WikipediA 


Tok Pisin 

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia 

Tiếng Tok Pisin là một ngôn ngữ bồi hình thành trên cơ 
sở tiêng Anh và đưỢc nói trên khắp đât nước Papua 
New Guinea. Ngôn ngữ này có lịch sử chưa lâu và ít phô 
biên với những cao tuôi. Tiêng Tok Pisin là ngôn ngữ 
chính thức của Papua New Guinea và là ngôn ngữ đưỢc 
dùng rộng rãi nhât ở quôc gia này. 


Tok bắt nguồn từ "talk" (nói) trong tiếng Anh và Pisin 
bắt nguôn từ "pidgin" (tiêng lai, tiêng bôi). Tiêng Tok 
Pisin là kêt quả của việc những người các đảo Thái Bình Dương hòa nhập vê ngôn ngữ với nhau khi họ 
đưỢc đưa đện làm việc trong các đôn điên ở Queensland và một sô đảo khác ở úc. Các lao động bắt 
đầu phát triến một thứ tiếng lai, lấy từ ngữ chủ yếu từ tiếng Anh, nhưng cũng có thế là từ tiếng Đức, 
tiêng Mã Lai, tiêng Bô Đào Nha và các ngôn ngữ Nam Đảo của họ (đặc biệt là tiêng Kuanua của người 
Tolai). 

Thứ tiếng lai trên cơ sở tiếng Anh này đưỢc tiến triển thành tiếng Tok Pisin tại New Guinea thuộc Đức 
(nơi thứ tiêng bôi trên cơ sở tiêng Đức gọi là Unserdeutsch đã đưỢc sử dụng). Ngôn ngữ này bắt đâu 
đưỢc sử dụng rộng rãi và là ngôn ngữ chính, ngôn ngữ tương tác giữa những kẻ cai trị và những người 
bị cai trị. Tiêng Tok Pisin có quan hệ gân gũi với tiêng Bislama ở Vanuatu và tiêng pịin ở Quân đảo 
Solomon, những ngôn ngữ cũng dưỢc tạo ra và phát triên theo cùng một kiêu như nhau), sự phát triên 
của tiêng Tok Pisin tại New Guinea thuộc Đức (mặc dù ngôn ngữ của những người ở khu vực đô thị là 
tiêng Đức) hoàn toàn tương phản với tiêng Hiri Motu, ngôn ngữ chính của người Papua, một thô ngữ 
đưỢc những người bản địa sử dụng ở khu vực Port Moresby. 

Phân bố 


Cùng với tiếng Anh và tiếng Hiri Motu, đây là một trong 3 ngôn ngữ chính htức tại Papua New Guinea. 
Tiêng Tok Pisin là ngôn ngữ chủ yêu tại các cuộc hội đàm của Nghị viện Quôc gia. Hâu hêt các văn 
bản của chính quyên lại dùng tiêng Anh. Tiêng Tok Pisin đưỢc sử dụng trong 3 năm đâu tiên của hệ 
thông giáo dục, trong khi tiêng Anh là ngôn ngữ chính. 


Mục lục 

Lịch sử 
Phân bổ 
Tham khảo 
Xem thêm 
Liên kết ngoài 

Lịch sử 


Tok Pisin 


sử dụng tại 

Q Papua New Guinea 

Tổng số người 
nói 

5-6 triệu 

Phân loại 

Creole language 


- English Creole 


■ Pacitic 


■ Tok Pisin 

Địa vị chính thức 

Ngôn ngữchính 
thức tại 

Papua New Guinea 

Mã ngôn ngữ 

ISO 639-2 

tpi 

ISO 639-3 

tpi (http://www.sil.org/ 


iso639-3/documentation.a 


sp?id=tpi) 










































Khoảng từ 5 đên 6 triệu người sử dụng tiêng Tok Pisin ở những mức độ thành thạo khác nhau. Chỉ có 
từ 1 đên 2 triệu người tự coi đây là ngôn ngữ thứ nhât của họ, đặc biệt là trẻ em là con hay cháu của 
những cặp vự chông nói các thô ngữ khác nhau. Các gia đình ở khu vực đô thị, thành viên các lực lưựng 
cánh sát và quân đội cũng chủ yêu sử dụng ngôn ngữ này, họ sử dụng thô ngữ như ngôn ngữ thứ 2 hoặc 
thứ ba sau tiêng Tok Pisin và tiêng Anh. Có thê có 1 triệu người coi tiêng Tok Pisin là ngôn ngữ chính. 

Tham khảo 


Xem thêm 


■ Danh sách ngôn ngữ 

■ Danh sách các nước theo ngôn ngữ nói 

■ Tok Pisin Translation, Resources, and Discussion (http://w 

ww.tok-pisin.com/) Offers Tok Pisin translator, vocabulary, 
and discussion groups. 

■ A bibliography of Tok Pisin dictionaries, phrase books and 

study guides (http://THSIone.tripod.eom/MPEB.html#tokpis 

in) 

■ Revising the Mihalic Project (http://www.mihalicdictionary.o 

rg/), a collaborative internet project to revise and update Fr. 

Frank Mihalic's Grammar and Dictionary of Neo- 
Melanesian. An illustrated Online dictionary of Tok Pisin. 

■ Tok Pisin background, vocabulary, sounds, and grammar 
(http://www.une. edu.au/langneưdetinitions/tokpisin.html), by Jeff Siegel 

■ Ethnologue report for Tok Pisin (http://www.ethnologue.com/show_language. asp?code=PDG) 

■ Radio Australia Tok Pisin Service (http://www.abc.net.au/ra/tokpisin/) 

■ Robert Eklund's Tok Pisin Page (http://www.ida.liu.se/~g-robek/PNG-TokPisin.htm) 

■ Corpus of Tok Pisin folk tales published in VVantok (http://www.tokpisin.org) 

■ Buk Baibel long Tok Pisin (The Bible in Tok Pisin) (http://ebible.org/pdg/index.htm) 

■ Eukarist (http://justus.anglican.org/resources/bcp/PNG/tok_pisin_hc.html) Anglican liturgy of 
Holy Communion in Tok Pisin 

■ Pidgin/English Dictionary (http://www.june29.com/HLP/lang/pidgin.html) as spoken in Port 
Moresby compiled by Terry D. Barhost and Sylvia 0'Dell-Barhost. 

■ Tokpisin Grammar VVorkbook for English Speakers. A Practical Approach to Learning the 

Sentence structure of Melanesian Pidgin (or Tokpisin). (http://www.eric.ed.gov/ERICWebPorta 

l/Home.portal?_nfpb=true&ERICExtSearch_Operator_2=and&ERICExtSearch_SearchType_0 

=kw&ERICExtSeãrch_Operator_l=and&ERICExtSearch_SearchType_l=kw&eric_displãyStart 

Count=51&ERICExtSearch_PubDate_To=2005&eric_viewStyle=table&ERICExtSearch_Searc 

hValue_0=peace+corps+language&ERICExtSearch_SearchType_2=kw&ERICExtSearch_Sea 

rchCount=2&ERICExtSearch_PubDate_From=0&ERICExtSearch_FuHText=true&pageSize=50 

&eric_displayNtriever=false&_pageLabel=RecordDetails&objectld=0900000b8012c7b9) 

■ Recorded dialogs, children's ditties at Robert Eklund's Tok Pisin website (http://roberteklund.inf 

o/PNG-TokPisin.htm) 

■ Tok Pisin Swadesh List (http://www.archive.org/details/rosettaproject_tpi_swadesh-l) by 

Rosetta Project 


% 

miKiooctts 

VVikibooks có thêm 
thông tin về Tok Pisin 


;«*CY 

• u . J' 

'* V 

Có sẵn phiên bản 

Tiếng Tok Pisin của 

VVikipedia, bách khoa 
toàn thư mở 


1 

VVikivoyage có chỉ dẫn 

du lịch vê Tok Pisin 
phrasebook 


r 

Liên kêt ngoài 















































Lây từ “https://vi. wikipedia.org/vv/index. php?title=Tok_Pisin&oldid=55005945” 


Trang này đưỢc sửa đổi lần cuối vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 lúc 17:03. 

Văn bản được phát hành theo Giấy phép Creative Commons Ghi công-Chia sẻ tương tự; có thế áp dụng điều khoản 
bố sung, với việc sử dụng trang web này, bạn chấp nhận Điều khoản sử dụng và Quy định quyền riêng tơ . 
VVikipedia® là thương hiệu đã đăng ký của VVikimedia Foundation, Inc., một tố chức phi IỢÍ nhuận. 



